LẺ PHẬT ĐẠI SÁM HÓI VĂN 
Đại từ đại bi mẫn chúng sanh 
Đại hỉ đại xả tế hàm thức; 
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ (1 lạy) 
Nam mô quy y Kim Cang Thượng sư. (I lạy) 
Quy y Phật, quy y Pháp quy y Tăng. (I lạy) 

Ngã kùn phát tâm: Bất vị tự cầu Nhơn Thiên Phước báo, Thanh Văn, Duyên 
Giác nãi chí quyền thừa chư vị Bỏ Tát; quy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, 
nguyện đữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. (1 lạy) 

Nam mô quy y Thập phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. (1lạy) 

Nam mô quy y Thập phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. (Ilạy) 

Nam mô quy y Thập phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh 
Tăng (I lạy) 

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ 
Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn. (1 lạy) 

[sau đây tụng mỗi Vị phát lạy T lạy — 89 vị] 
Nam Mô Phố Quang Phật 
Nam Mô Phố Minh Phật 
Nam Mô Phố Tịnh Phật 
Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật 
Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật 
Nam Mô Ma Ni Tràng Phật 
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật 
Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tỉnh Tấn Phật 


Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật 

Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật 

Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật 

Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phố Tán Kim Quang Phật 
Nam Mô Đại Cường Tỉnh Tấn Dõng Mãnh Phật 

Nam Mô Đại Bi Quang Phật 

Nam Mô Từ Lực Vương Phật 

Nam Mô Từ Tạng Phật 

Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật 
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật 

Nam Mô Thiện Ý Phật 

Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật 

Nam Mô Kim Hoa Quang Phật 

Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật 
Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật 

Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật 

Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật 

Nam Mô Bắt Động Trí Quang Phật 

Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật 

Nam Mô Tài Quang Minh Phật 

Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật 

Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật 

Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật 
Nam Mô Thé Tịnh Quang Phật 

Nam Mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật 

Nam Mô Nhât Nguyệt Quang Phật 

Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật 


Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật 

Nam Mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực Vương Phật 
Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật 

Nam Mô Thường Quang Tràng Phật 

Nam Mô Quán Thế Đăng Phật 

Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật 

Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật 

Nam Mô Tu Di Quang Phật 

Nam Mô Tu Mạn Na Hoa Quang Phật 

Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật 
Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật 

Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật 

Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật 

Nam Mô Tài Quang Phật 

Nam Mô Kim Hải Quang Phật 

Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật 
Nam Mô Đại Thông Quang Phật 

Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật 
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Kim Cang Bắt Hoại Phật 

Nam Mô Bảo Quang Phật 

Nam Mô Long Tôn Vương Phật 

Nam Mô Tinh Tân Quân Phật 

Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật 

Nam Mô Bảo Hoả Phật 

Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật 

Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật 


Nam Mô Bảo Nguyệt Phật 

Nam Mô Vô Cấu Phật 

Nam Mô Ly Câu Phật 

Nam Mô Dõng Thí Phật 

Nam Mô Thanh Tịnh Phật 

Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật 

Nam Mô Ta Lưu Na Phật 

Nam Mô Thuỷ Thiên Phật 

Nam Mô Kiên Đức Phật 

Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật 

Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật 

Nam Mô Quang Đức Phật 

Nam Mô Vô Ưu Đức Phật 

Nam Mô Na La Diên Phật 

Nam Mô Công Đức Hoa Phật 

Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật 
Nam Mô Tài Công Đức Phật 

Nam Mô Đức Niệm Phật 

Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật 


Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật 

Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật 

Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật 

Nam Mô Thiện Du Bộ Phật 

Nam Mô Châu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật 

Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật 

Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật 
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật 


Như thị đẳng nhất thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn, thường trụ tại thế. Thị chư 
Thể Tôn, đương từ niệm ngã: nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thỉ 
sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỉ: 
nhược pháp, nhược Tăng, nhược tứ phương tăng vật, nhược tự nhủ, nhược giáo tha 
thủ, kiến thủ tuỳ hỉ; ngũ vô gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ 
hỉ; thập bất thiện đạo nhược tự tác, nhược giáo tha tác kiến tác tuỳ hỉ sở tác tội 
chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đoạ địa nguc, ngạ quỉ, súc 
sanh, chư dư ác thú, Biên địa hạ tiện cập miệt lệ xa, như thị đăng xứ. Sở tác tội 
chướng, kim giai sám hối. (1 lạy) 

Kim chư Phật Thế Tôn, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã. Ngã phục ư 
chư Phật Thế Tôn tiền, tác như thị ngôn: nhược ngã thử sanh, nhược ngã dư sanh, 
tằng hành bố thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí đữ súc sanh nhất đoàn chỉ thực; 
hoặc tu tịnh hạnh sở hữu thiện căn; thành tựu chúng sanh, sở hữu thiện căn; tu 
hành bồ đè, sở hữu thiện căn; cập vô thượng trí, sở hữu thiện căn; nhất thiết hiệp 
tập, giảo kế trù lượng, giai tất hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 
Như quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật, sở tác hồi hướng, ngã diệc như thị hồi 
hướng. Chúng tội giai sám hối, chư phước tận tuỳ hỉ; cập thỉnh Phật công đức, 
nguyện thành vô thượng trí. Khứ lai hiện tại Phật, ư chúng sanh tối thắng. Vô 
lượng công đức hải , ngã kim qui mạng lễ. (1 lạy) 

Sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhức thiết nhân Sư Tử. Ngã dĩ 
thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Phố Hiền hạnh nguyện oai thần 
lực, phô hiện nhứt thiết Như Lai tiền. Nhứt thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất 
biến lễ sát trần Phật. (1 lạy) 

Ư nhất trần trung trần số Phật, các xứ Bồ Tát chúng hội trung. Vô tận pháp giới 
trần diệc nhiên, Thâm tín chư Phật Ø1ai sung mãn. Các dĩ nhất thiết âm thinh hải, 
phố xuất vô tận diệu ngôn từ. Tận ư vị lai nhất thiết kiếp, tán Phật thậm thâm công 


đức hải. (1 lạy) 


Dĩ chư tối thắng diệu hoa man, kỷ nhạc đồ hương cập tán cái. Như thị tối thắng 
trang nghiêm cụ, ngã dĩ cúng dường chư Như Lai. Tối thắng y phục tối thắng 
hương, mạc hương thiêu hương dữ đăng chúc. Nhất nhất giai như diệu cao tụ, ngã 
tất cúng dường chư Như Lai. Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm, thâm tín nhất thiết 
tam thế Phật. Tất dĩ Phố Hiền hạnh nguyện lực, phổ biến cúng dường chư Như Lai. 
(I lạy) 

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân s1. Tùng thân ngữ ý chị 
sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. (1 lạy) 

Thập phương nhất thiết chư chúng sanh, nhị thừa hữu học cập vô học. Nhất 
thiết Như Lai dữ Bồ Tát, sở hữu công đức giai tuỳ hỉ. (1 lạy) 

Thập phương sở hữu thế gian đăng, tối sơ thành tựu Bồ Đề giả. Ngã kim nhất 
thiết giai khuyến thỉnh, chuyển ư vô thượng diệu pháp luân. (1 lạy) 

Chư Phật nhược dục thị niết bàn, ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh. Duy 
nguyện cửu trụ sát trần kiếp, lợi lạc nhất thiết chư chúng sanh. (1 lạy) 

Sở hữu lễ tán cúng dường phước, thỉnh Phật trụ thế chuyên pháp luân. Tuỳ hỉ 
sám hồi chư thiện căn, hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo. (I lạy) 

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức, hồi hướng vô thượng chơn pháp giới. 
Tánh tướng Phật Pháp cập Tăng Già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Như thị vô 
lượng công đức hãi, ngã kim giai tất tận hồi hướng. Sở hữu chúng sanh thân khâu 
ý, kiến hoặc đản báng ngã pháp đẳng. Như thị nhứt thiết chư nghiệp chướng, tất 
lai tiêu diệt tận vô dư. Niệm niệm trí châu ư pháp giới, quảng độ chúng sanh giaI 
bắt thối. Nãi chí hư không thế giới tận, chúng sanh cập nghiệp phiên não tận. Như 
thị tứ pháp quảng vô biên, nguyện kim hồi hướng diệc như thị. (1 lạy) 


Nam mô Đại Hạnh Phố Hiền Bồ Tát. (3 niệm 1 lạy đứng lên) 


